09:55 22/7/24 Kích thước xe 7 chỗ phổ biến nhất 2024 | Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam 


Liên hệ để được báo giá 1800 599 998 English Bồi Thường 


Q 


Trang chủ > Kích thước xe 7 chỗ phổ biến nhất 2024 


Kích thước xe 7 chỗ phổ biến 
nhất 2024 


Đăng ngày 
05/01/2024 


Trên thị trường ô tô, xe 7 chỗ là dòng xe ô tô phổ biến hàng đầu vì sự tiện lợi của chúng. Mỗi phân khúc xe sẽ có kích thước khác nhau. Hãy cùng 
Bảo hiểm Liberty tìm hiểu kích thước xe 7 chỗ phổ biến nhất trong bài viết này nhé. 


1. Kích thước xe 7 chỗ bao nhiêu? 


Kích thước xe 7 chỗ hiện nay rất đa dạng. Từ các phiên bản nhỏ gọn đến những chiếc xe rộng rãi, tiện nghi. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng trong mọi tình huống. 


e _ Xe hạng A: từ 4600 x 1700 x 1750 đến 4700 x 1750 x 11750 (mm) 
se. Xe hạng B: từ 4700 x 1760 x 1750 đến 4850 x 1750 x 1850 (mm) 
e _ Xe hạng C: từ 4850 x 1800 x 1550 đến 4900 x 1800 x 1850 (mm) 
e_ Xe hạng D: từ 4900 x 1850 x 1850 tới 4950 x 1900 x 1900 (mm) 


Bảo hiểm Thân vỏ 


° Báo giá mọi loại xe 
° Mua online dễ dàng 


LẤY BÁO GIÁ 


2. Kích thước xe ô tô 7 chỗ phổ biến hiện nay 
+ Xe Toyota lnnova 


https://www.libertyinsurance.com.vn/kich-thuoc-xe-7-cho-2024 1/5 


09:55 22/7/24 Kích thước xe 7 chỗ phổ biến nhất 2024 | Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam 
L *»-BUuUW * 


Kích thước xe Toyota lnnova là 4735 x 1830 x 1795 (dài x rộng x cao). 


Xe 7 chỗ Toyota Innova là một trong những dòng xe có độ bền cao, vận hành ổn định. Phù hợp cho gia đình và nhóm người lớn. Nhờ vào mức độ phổ 
biến mà khách hàng dễ tìm thấy các phụ tùng thay thế hoặc gara sửa xe phù hợp. 


+ Xe Toyota Fortuner 


Kích thước xe Toyota Fortuner là 4795 x 1855 x 1835 (dài x rộng x cao). 


Xe Toyota Fortuner sở hữu động cơ và vẻ ngoài mạnh mẽ. Được thiết kế để vận hành trên các địa hình khắc nghiệt, và linh hoạt khi lái xe trong thành 
phố. 


+ Xe Honda CRV 


https://www.libertyinsurance.com.vn/kich-thuoc-xe-7-cho-2024 


2/5 


Kích thước xe 7 chỗ phổ biến nhất 2024 | Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam 


09:55 22/7/24 


Ý 


Kích thước xe Honda CRV là 4584 x 1855 x 1679 (dài x rộng x cao). 


Xe Honda CRV được trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu, giúp tiết kiệm chỉ phí cho chủ xe. Cung cấp không gian rộng rãi và thoải mái cho cả gia 


đình trong các chuyến đi. 


+ Xe Hyundai Santa Fe 


| 


Í 
_—HB.D 


lUIEN 


trợ 
dị 
° 


Kích thước xe Hyundai Santa Fe là 4770 x 1890 x 1680 (dài x rộng x cao). 


Xe Hyundai Santa Fe có thiết kế đặc trưng với các đường nét hiện đại, tinh tế. Đặc biệt, Santa Fe được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ lái 


xe an toàn. 


+ Xe Kia Sorento 


https:/Awww.libertyinsurance.com.vn/kich-thuoc-xe-7-cho-2024 


3/5 


09:55 22/7/24 Kích thước xe 7 chỗ phổ biến nhất 2024 | Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam 


Jế J0 MMMMMAA, 


IỊ{ !IIIHH tII|IIIIHIH xi ức Đụ 


v. Í Ỉ ng Ỉ 
HUHHIH:LOIRHH † thi tttth tHtt†tHHHTHRHHHELTFPIERTT trttthlHtHHtH "H 
. 1 phbkkkki sa60/.8 


-= 


Kích thước xe Kia Sorento là 4685 x 1885 x 1755 (dài x rộng x cao). 


Xe ô tô Kia Sorento sở hữu cấu hình mạnh mẽ, cao cấp từ thương hiệu Kia Hàn Quốc. Sorento là một trong những mẫu xe được đánh giá cao về khả 
năng vận hành êm ái. 


3. Mua bảo hiểm ô tô Liberty đơn giản và nhanh chóng 


Bảo hiểm Liberty là công ty bảo hiểm quốc tế, sở hữu hệ thống mua bảo hiểm ô tô online đầu tiên tại Việt Nam. Bảo hiểm ô tô Liberty sẽ bảo vệ bạn 
trước chi phí sửa chữa do tai nạn, hỏng hóc, mất cắp xe, thủy kích và hỗ trợ cứu hộ 24/7. 


+ Giá bảo hiểm ô tô 
Giá bảo hiểm thân vỏ cho xe Toyota Innova, Toyota Fortuner, Honda CRV, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, .. là 1% đến 1.2% so với giá trị xe. Đây là 
mức giá tham khảo khi bạn đăng ký mua qua website của Liberty. 


Tuy nhiên, mức giá này sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ví dụ như: độ tuổi của người lái xe, mục đích sử dụng xe, và độ tuổi của xe,.. 


Do đó, để biết bảo hiểm thân vỏ bao nhiêu tiên, bạn có thể lấy báo giá bảo hiểm ô tô online, hoặc liên hệ đến hotline 1800 599 998 (miễn cước, 24/7) 
để biết chính xác nhất. 


Bên cạnh mức phí cạnh tranh, Liberty còn có nhiều chương trình như: trả góp 0% lãi suất, tặng voucher lên đến 3.5 triệu, miễn phí kiểm định xe. Điều 
này giúp bạn dễ dàng chọn lựa gói bảo hiểm xe toàn diện, mà không lo ngại về chi phí. 


+ Hệ thống mua online nhanh chóng 


Việc mua bảo hiểm ô tô cho xe 7 chỗ là một việc rất quan trọng, vì nó bảo vệ bạn trước rất nhiều rủi ro không lường trước. 


Hệ thống mua bảo hiểm ô tô online của Liberty sẽ đưa báo giá chính xác cho mọi dòng xe trên thị trường chỉ trong vòng 2 phút. Khách hàng có thể 
thay đổi các quyền lợi bảo hiểm, dịch vụ bổ sung để chọn được mức độ bảo vệ phù hợp nhất với mình. 


Đặc biệt, Bảo hiểm Liberty chấp nhận thanh toán bằng thẻ ATM, tín dụng, Momo, và thanh toán trả góp 0% lãi suất. 

Đọc thêm: 5 kinh nghiệm mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô nhất định phải biết 

+ Quy trình bôi thường minh bạch 

Khi xảy ra tai nạn xe, khách hàng chỉ cần liên hệ Hotline Liberty 1800 599 998 (miễn phí, 24/7) để được hỗ trợ ngay tức thì. Bên cạnh đó, các quy 


trình bồi thường của Liberty được công bố minh bạch trên website. Giúp khách hàng chủ động nắm rõ các bước cần làm khi gặp tai nạn tổn thất xe. 


>> Đọc thêm: Bảo hiểm tai nạn được chỉ trả như thế nào? 


+ Chăm sóc khách hàng túc trực 24/7 


Hotline Liberty 1800 599 998 làm việc xuyên suốt 24/7 và miễn cước trên toàn quốc. Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và các vấn 
đề vê sản phẩm/dịch vụ. Khách hàng có thể liên hệ bất kỳ lúc nào, sẽ luôn có nhân viên túc trực giải đáp và hướng dẫn mọi thắc mắc của bạn. 


https://www.libertyinsurance.com.vn/kich-thuoc-xe-7-cho-2024 


09:55 22/7/24 


Kích thước xe 7 chỗ phổ biến nhất 2024 | Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam 


> °e ^* ^ > 
Bao hiểm Thân vo 
° Báo giá mọi loại xe 
* Mua online dễ dàng 


LẤY BÁO GIÁ 


https://www.libertyinsurance.com.vn/kich-thuoc-xe-7-cho-2024 


5/5 


